Giáo Phận Vinh 
Ban Mục Vụ ơn Gọi 

Email: mucvuongoi@gmail.com 
Số 01/17 -MVOG 

Xã Đoài, ngày 14 tháng 01 năm 2017 


THÔNG BÁO 

V/v : Tĩnh tâm cho các Em Dự Tu 
và nhận Đơn Đăng Kỷ Dự Thi vào Chủng Viện 


Kỉnh gửi: quý Cha, quý cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt các Em Dự Tu 
Ban Mục Vụ ơn Gọi giáo phận Vinh xin thông báo: 

1. Tĩnh tâm đầu năm cho các Em Dự Tu 

Nhân dịp đầu năm mới, Ban Mục Vụ ơn Gọi trân trọng kính mời tất cả các em thuộc Nhóm Dự 
Tu (hiện đang học Đại Học, Cao Đẳng cũng như đã tốt nghiệp và đã dự thi các lần trước) về tham 
dự ngày tĩnh tâm tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh, thời gian từ 08 h - 17 h , thứ Tư, ngày 01 tháng 
02 nam 2017 (tức ngày mồng 05 Tết Nguyên Đán). 

Vì sự quan trọng và lợi ích đối với hành trình tìm hiểu và sống oư gọi của các em, Ban Mục Vụ 
ơn Gọi mời gọi các em hiện diện đầy đủ và tham dự tích cực ngày tĩnh tâm này. Xin các em đăng 
ký với cha Phêrô Trần cầu Hoa trước ngày 25 tháng 01 năm 2017 qua email: 
mucvuongoi@gmail.com , hoặc điện thoại: 0968775546 (Neu ai không tham dự được, vui lòng 
cho biết lý do). 

2. Đom Đăng Ký Dự Thi vào Đại Chủng Viện năm 2017 

Ban Tuyển Sinh sẽ tổ chức thi tuyển vào Đại Chủng Viện Vinh Thanh vào dịp hè 2017, vậy em 
nào muốn tham dự kỳ thi sấp tới xin nạp Đơn Đăng Ký Dự Thi về cho Ban (các em tự viết). 

a ) Điểu kiện đế nạp đơn 

■V Thí sinh là nam thanh niên Công giáo đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng; 

■V Không quá 28 tuổi; 

■V Số lần đã tham dự các kỳ thi vào Đại Chủng Viện Vinh Thanh: dưới 3 lần; 

■V Sức khỏe tốt, không nhiễm siêu vi B và các bệnh di truyền hay truyền nhiễm nguy hiểm 
khác; 

■V Có đăng ký và sinh hoạt trong Nhóm Dự Tu Giáo Phận Vinh theo chương trình của Ban 
Mục Vụ ơn Gọi. 

b) Thời gian và địa điếm nạp đơn 

Xin các em nạp đơn trước ngày 15 tháng 02 năm 2017 về cha Phêrô Trần cầu Hoa, Tiền Chủng 
Viện Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. 

Ban Mục Vụ ơn Gọi kính chúc quý Cha và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa dồi dào phúc lành của 
Thiên Chúa trong năm mới này! 


T/M. Ban Mục Vụ ơn Gọi 
Trưỏng Ban 
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương 


